


CHẾT CÓ THẬT ĐÁNG SỢ KHÔNG? 
ls death reallụ ƒrightening? 


Hòa thượng K. S. DHAMMANANDA 


Hòa thượng THÍCH TÂM QUANG dịch 





CHẾT CÓ THẬT ĐÁNG SỢ KHÔNG? 
ls death reallu ƒrightening? 


Hòa thượng K. ŠS. Dhammananda 
Malaysia, 1989 


Hòa thượng Thích Tâm Quang dịch Việt 
California, USA, 1997 


Bình Anson trình bàu 
Phiên bản: 17/12/2020 9:46 PM 


MỤC LỤC 


Mạng sống mong manh - Cái chết là điều chắc chắn 
Sợ chết 

Bệnh và chết 

Danh thơm còn mãi 

Triết lý đạo Phật 

Nguyên nhân của khổ đau 

Ai cũng phải chết 

Năm uẩn. 

Tái sinh. 

Nguyên nhân cái chết 

Đương đầu với biến cố 

Chết không tránh được 

Bổn phận và trách nhiệm 

Ái dục và vô minh 

Suy gẫm về cái chết 

Chết là một phần của đời sống. 
Sống có ý thức 

Chết xứng đáng. 

Chết nhẹ nhàng 

Ngày hôm nay tôi chết 


CHẾT CÓ THẬT ĐÁNG SỢ KHÔNG? 


MẠNG SỐNG MONG MANH - CÁI CHẾT LÀ ĐIỀU 
CHẮC CHẮN 


Đó là câu châm ngôn nổi tiếng trong Đạo Phật. Biết rõ cái 
chết là điều chắc chắn và là một hiện tượng tự nhiên mà 
mọi người phải đương đầu, chúng ta không nên sợ chết. 
Theo bản năng, tất cả chúng ta đều sợ chết vì chúng ta 
không biết làm sao để tránh khỏi nó. Chúng ta thích bám 
víu vào đời sống, vào thân xác của chúng ta, vì vậy trở 
nên đầy tham dục và luyến ái. 


Một đứa nhỏ ra đời đem niềm vưi và hạnh phúc cho 
những người thân yêu. Dù người mẹ đau đớn cùng cực 
lúc sinh nhưng vẫn vui mừng và thích thú ngắm nhìn 
đứa con mới sinh. Người mẹ cảm thấy được đền bù xứng 
đáng sau nhiều khó khăn đau đớn phải chịu đựng. Tuy 
nhiên đứa trẻ lọt lòng ra đã khóc hình như nó muốn nói 
ra nó cũng phải chịu đau khổ của kiếp người. Đứa trẻ trở 
thành một thiếu niên rồi trưởng thành, tạo các loại hành 
vi tốt và xấu. Rồi nó trở nên già nua, và cuối cùng từ giã 
cõi đời này, bỏ lại bạn bè và thân quyến đau buồn: Đó là 
bản chất cuộc sống của một con người. Con người cố 
gắng tránh khỏi nanh vuốt của tử thân nhưng không một 
ai có thể thoát khỏi. Đến lúc gần chết, đầu óc liên tưởng 
đến của cải tích lũy, và lo sợ quá đáng về những đứa con 
thân yêu của mình. Cuối cùng, nhưng không kém phân 
quan trọng, con người lo lắng quá sức về thân xác quý 
báu của mình; mặc dù với sự chăm sóc chu đáo và cẩn 
trọng nhưng nay đã suy nhược, kiệt quệ và tan rã. Thật 


6 


đau đớn khi phải xa lìa thân xác. Không thể chịu đựng 
được thế nhưng không tránh nổi. Đó là tâm trạng của 
mọi người khi từ giã cõi đời này với than van rền ri. Sự 
đau đớn về cái chết thật là khủng khiếp, đó là thái độ của 
kẻ do ngu muội mà ra. 


SỢ CHẾT 


Con người lo âu không phải vì ngoại cảnh mà vì hy vọng 
và tưởng tượng về đời sống tương lai của mình. Cái chết, 
chắng hạn, tự nó không khủng khiếp và khiếp sợ hay 
kinh hãi chỉ do tâm trí của chúng ta tưởng tượng mà ra. 
Chúng ta thường không đủ can đảm để đối đầu với ý 
tưởng về cái chết. Với những kẻ không dám đối đầu với 
thực tế, khổ đau thật sự khủng khiếp và không thể chấp 
nhận được. Nhưng nếu chúng ta biết đương đầu với sự 
thật, nó sẽ làm dịu bớt hay loại trừ cái khủng khiếp của 
sự sợ hãi. Đời sống ví như một viên đạn lao tới mục tiêu, 
tức là cái chết. Hiểu như vậy, chúng ta phải can đảm trực 
điện với hiện tượng tự nhiên này. Muốn được tự do trong 
đời sống, chúng ta phải không sợ chết. Sợ hãi chỉ đến với 
những kẻ không hiểu quy luật thiên nhiên. “Dù ở đâu đi 
nữa, nếu có phát xuất, thì sợ hãi chỉ phát xuất nơi người tất 
trí điên khùng uà không bao giờ phát xuất nơi người khôn 
ñeoan". Đó là lời Đức Phật dạy trong Tăng Chi Bộ 
(Anguttara Nikaya). Sợ hãi chỉ là trạng thái của tâm thần. 
Khoa học cho ta thấy quá trình của một cái chết ra sao? 
Cái chết chỉ là sự hao mòn sinh lý của cơ thể con người. 
Chúng ta đừng sợ hãi và tưởng tượng hay tiên đoán về 
những sự khủng khiếp không bao giờ đến để tìm cách 
chống lại. Một thầy thuốc nổi tiếng, Sir William Osler nói 


Z 


như sau: "1heo kinh nghiệm hành nghề của tôi, tôi thấu hầu 
hết những người chết khôn đau đớn 0à sợ hãi ". 


Một nữ y tá lão thành nói: “H?nh nh thảm kịch lớn nhất 
đối uới tôi là mọi người suốt đời bị nỗi sợ chết ám ảnh. Khi chết 
đến, ta thấu rằng nó cũng tự nhiên như bản chất cuộc sống. 
Kất ít người sợ chết khi đã sống trọn cuộc đời. Theo kinh 
nghiệm của tôi, tôi chỉ thất có một người có uẻ sợ hãi — tmột 
phụ nữ đã làm một điều ác cho người chị của bà ấy mà naụ đã 
quá trễ đểhối cải. 

"Một điểu lạ làne uà đẹp đề sẽ đến uới dù là đàn ông hau đàn bà 
khi họ đã sống trọn đời. Tất cả sợ hãi, khiếp đảm đêu biến mất. 
Tôi thường ngắm thấy tia sáng bình minh hạnh phúc trong 
ánh mắt của họ khi họ nhận thức điều đó đúng. Đó là tất cả ân 
huệ của Tạo Hóa ”. 


Vì tham sống nên sự sợ chết được hình thành một cách 
thiếu tự nhiên. Nó tạo sự lo âu trong đời sống. Vì vậy, 
con người sẽ không bao giờ dám mạo hiểm làm điều gì 
cho dù đó là lẽ phải. Họ sống trong sợ hãi, lo lắng về 
bệnh tật và các tai nạn có thể sẩy ra cướp mất mạng sống 
quý giá của mình. Nhận thức chết là điều không tránh 
nổi, kẻ yêu đời sống trần thế sẽ đắm trong nhiệt thành 
cầu nguyện với niềm hy vọng linh hồn sẽ được lên thiên 
đàng. Không một ai có hạnh phúc giữa cơn lốc của sợ hãi 
và hy vọng như vậy. Đúng thật khó có thể coi thường hay 
không lưu ý đến những bộc phát tự nhiên của bản năng 
để tự bảo vệ. Tuy nhiên có một phương pháp để vượt qua 
sự sợ hãi. Hãy quên đi quan niệm về cái 'tôi; hãy đem 
tình thương vị kỷ hướng ra ngoài có nghĩa là làm lợi ích 
cho nhân loại và tỏ tình thương với người khác. Bất cứ ai 
không quên sự thật rằng một ngày nào đó mình sẽ chết 


8 


và cái chết không thể tránh khỏi, sẽ hăng hái chu toàn 
nhiệm vụ với đồng loại trước khi chết, làm được như vậy 
thì bây giờ cũng như mai hậu mọi người chắc chắn sẽ 
chiêm ngưỡng kính phục. Say mê phục vụ người khác, 
chẳng bao lâu chính bạn sẽ thoát khỏi cái tự kỷ luyến ái 
nặng nề, mơ ước, kiêu căng, tự phụ, và tự tôn. 


BỆNH VÀ CHẾT 


Bệnh và chết là việc sẩy ra tự nhiên trong đời sống của 
chúng ta, và chúng ta phải chấp nhận điều đó với sự hiểu 
biết. Theo thuyết tâm lý hiện đại, nguyên nhân căng 
thắng tinh thần là do việc không dám đương đầu và chấp 
nhận sự thực ở đời. Nếu không vượt qua hay khắc phục 
được sự căng thăng đó sẽ gây nên bệnh tật. Trong khi 
bệnh hoạn mà quá lo lắng hay thất vọng chỉ làm cho 
bệnh tăng lên. Đối với những người có tâm hồn và hành 
động trong sạch, chết chắng có gì đáng sợ. Mạng sống 
của chúng ta gồm có tâm trí và thể xác hợp thành và vì 
vậy tâm trí và thể xác không chết riêng. Nghiệp báo do 
những hành động xấu của chúng ta đã gây nên trong đời 
trước theo chúng ta vào lúc tái sinh khiến chúng ta phải 
chịu những khổ đau trong đời này. Những khổ đau đó có 
thể tránh khỏi nếu chúng ta cố gắng tạo công đức, sống 
một cuộc đời đạo hạnh, và có những hành động tốt bất cứ 
ở đâu hay bất cứ lúc nào. Làm như vậy, chúng ta có thể 
đương đầu với cái chết một cách can đảm và thực tế. 
Theo lời Phật dạy, chúng ta không nên tin tưởng vào một 
vị "cứu tỉnh" nào có thể lãnh gánh nặng, và cứu vớt 
chúng ta khỏi hậu quả do những hành động sai lâm của 
chúng ta. Chúng ta luôn luôn nhớ tới lời khuyên của Đức 


9 


Phật: “Hấy tin oào mình để tự cứu, hấu sắng sức uà chuyên 
cẩn.“ Người Phật Tử không sâu thảm và bi thương trước 
cái chết của thân nhân và bạn bè. Không có cái gì có thể 
ngăn cản được bánh xe nhân quả. Khi một người chết, 
nghiệp do họ tạo nên sẽ theo họ đến cuộc đời mới. Kẻ 
quen, người thân, bạn bè và thân quyến chỉ có thể tiễn 
đưa người chết đến huyệt mà thôi, trong khi người chết 
mang theo những hành động tốt hay xấu của mình. 
Những người còn sống nên chịu đựng sự mất mát trong 
bình tĩnh và hiểu biết. Chết là một tiến trình không thể 
tránh khỏi ở thế gian này. Đó là một điều chắc chắn trong 
vũ trụ này. Cánh rừng có thể trở thành đô thị và đô thị có 
thể trở thành bãi cát. Núi có thể biến thành hồ. Sự biến 
dạng có thể xẩy ra ở khắp nơi duy chỉ có cái chết là điều 
không đổi. Tất cả mọi thứ chỉ là tạm bợ. Chúng ta có cha 
ông, và cha ông của chúng ta cũng có cha ông, nhưng bây 
giờ họ ở đâu? Tất cả đều đã quá vãng. 

Đừng nghe kẻ ngụy biện cho rằng chúng tôi đang trình 
bày một quan niệm yếm thế bi quan. Đó là quan điểm 
thực tế nhất của chủ nghĩa hiện thực. Tại sao chúng ta lại 
không thực tế mà mù quáng trước những sự kiện thực tế 
đó? Có phải cái chết thiêu đốt mọi thứ? Đúng vậy! 
Nhưng đừng quên điều này: Cái chết khiến mọi người 
hiểu rõ số phận của mình là dù cao sang đến đâu, hay kỹ 
thuật và y khoa tiến bộ đến đâu đi chăng nữa cái chết vẫn 
như nhau, hoặc ở trong quan tài hay trở thành một nắm 
tro tàn. Sống và chết là một quá trình liên tục cho đến khi 
chúng ta trở nên toàn hảo. 


10 


DANH THƠM CÒN MÃI 


Đức Phật dạy: "Thần xác của con người tuụ thành tro bụi 
nhưng danh tiếng của họ uẫn còn". Ảnh hưởng của kiếp 
trước đôi khi rất sâu và mạnh hơn ảnh hưởng của thân 
xác đang sống với một số khả năng hạn hẹp. Đôi khi 
chúng ta cảm nghi và hành động theo tư tưởng của 
những người mà xác thân đã thành tro bụi. Tư tưởng đó 
rất quan trọng trong mỗi hành động của chúng ta. Mỗi 
người sống là một phần thân xác của tổ tiên đã khuất. 
Trong ý nghĩ này, chúng ta có thể cho rằng những bậc 
anh hùng thời đại, những triết gia vĩ đại, các hiền triết, 
những thi nhân và nhạc sĩ của mỗi dân tộc đang sống với 
chúng ta. Vì chúng ta liên hệ đến những liệt sĩ và những 
nhà tư tuởng trong quá khứ, chúng ta có thể chia sẻ 
những tư tưởng khôn ngoan, những lý tưởng cao quý, và 
cả đến âm nhạc bất diệt qua nhiều thời đại. Dù rằng thân 
xác đã chết, nhưng ảnh hưởng của họ vẫn còn. Xác thân 
chẳng là gì cả, nó chỉ là sự tổng hợp trừu tượng, một hỗn 
hợp luôn luôn thay đổi của các thành phần hóa học. Con 
người phải hiểu rằng đời sống của mình như một giọt 
nước trong một con sông đang chảy và nên vui vẻ đóng 
góp một phần của mình cho dòng sông cuộc sống. 


Không hiểu rõ bản chất của đời sống, con người sẽ bị 
chìm đắm trong vũng bùn ngu muội của thế gian và rên 
rỉ khóc than. Nhưng khi hiểu được thực chất của mình, 
con người sẽ từ bỏ tất cả những cái tạm bợ và tìm trạng 
thái Vĩnh Cửu. Trước khi đến trạng thái Vĩnh Cửu, con 
người phải đương đầu với cái chết này đến cái chết khác. 
Vì cái chết không nghĩa lý gì, con người không nên ngăn 
chặn sự tiếp diễn không ngừng cái vòng sinh tử. 


11 


Theo đạo Phật, không có kiếp sống đầu và kiếp sống cuối 
cùng của chúng ta trên thế gian này. Nếu bạn làm điều 
thiện với lòng tin tưởng, bạn sẽ có một kiếp sau tốt đẹp 
hơn. Mặt khác, nếu bạn cảm thấy bạn không muốn tái 
sinh mãi mãi, và muốn đi đến cứu cánh đó, bạn phải cố 
gắng phát triển tâm trí, loại bỏ mọi tham dục và tinh thần 
ô trược. 


TRIẾT LÝ ĐẠO PHẬT 


Một vị thánh cao thượng đã đạt đến mức toàn hảo không 
khóc than khi những người thân và những người gần gũi 
qua đời vì ngài đã hoàn toàn quét sạch hết mọi cảm xúc. 
Ngài A Na Luật, một vị A La Hán, không khóc than khi 
Đức Phật qua đời. Tuy nhiên ngài A Nan lúc đó chỉ là 
một Tu Đà Hoàn, mới đạt được quả vị thứ nhất trong các 
bậc thánh, đã không kìm giữ được khóc than. Các tỳ kheo 
than khóc phải nhớ quan điểm của Đức Phật về những 
hoàn cảnh có bản chất như vậy: 


"Ông A Nam! Có phải Đức Phật äã dau chúng ta rằng những 
øì sinh ra, những sì tổn tại uà những sì duyên hợp đâu đi đến 
tan rã (thành, trụ, hoại, diệt)? Đó là tính chất của duyên hợp. 
Khi duyên hợp xuất hiện rồi lại mất đi — có thành thì phải có 
hoại — Và khi những duyên hợp äó hết, tịch tịnh hiện tiển ". 


Những lời dạy trên đây mô tả nền móng cấu trúc của 
Triết lý Phật giáo. 


12 


NGUYÊN NHÂN CỦA KHỔ ĐAU 


Nguyên nhân của các buồn phiền và khổ đau là do luyến 
ái dưới mọi dạng thức. Nếu chúng ta muốn tránh khổ 
đau, chúng ta phải bỏ luyến ái - không phải chỉ luyến ái 
người mà còn luyến ái của cải nữa. Đó là sự thực căn bản, 
là bài học mà cái chết dạy ta. Luyến ái cung cấp cho 
chúng ta nhiều thứ để thỏa mãn cảm xúc của chúng ta, và 
dẫn ta vào con đường trần tục. Nhưng cuối cùng luyến ái 
trở thành nguyên nhân của đau khổ. Nếu không học điều 
này, cái chết có thể tấn công và khủng bố chúng ta. Sự 
kiện này đã được Đức Phật soi sáng rõ ràng. Ngài dạy: 
"Cúi chết sẽ trang con người đi khỏi dù người đó cố bám lấy 
cơn cái 0à của cải, giống như một trận lụt lớn cuốn sạch cả 
ngôi làng ñang nieủ ”. 


Lời dạy này ngụ ý là nếu ngôi làng đó tỉnh thức và cảnh 
giác thì có thể tránh khỏi sự tàn phá của lũ lụt. 


AI CŨNG PHẢI CHẾT 


Chúng ta hãy nghiên cứu Đức Phật giải quyết vấn đề cho 
hai người, vì luyến ái mà cái chết làm cho đau khổ. Một 
người là bà Kisagatomi. Đứa con trai duy nhất của bà ta 
bị rắn cắn chết. Bà ta bồng đứa con trai chết đến cầu cứu 
Đức Phật. Đức Phật bảo bà hãy đem đến cho Đức Phật 
một vài hạt giống cải (mù tạc) của một gia đình không có 
ai chết, Đức Phật sẽ chữa cho. Nhưng bà ta không thể tìm 
thấy một gia đình nào mà không có người chết. Tất cả các 
gia đình mà bà đã đến thì không nhà nào là không khóc 
than hay đã khóc than về cái chết của người thân vào một 
lúc nào đó. Bà đã hiểu sự thực đắng cay: Cái chết rất phổ 


13 


biến. Cái chết giáng xuống tất cả mọi người và không 
chừa ai cả. Buồn đau là di sản đối với mọi người. 

Một người khác được Đức Phật dạy là Patacara. Trường 
hợp của bà này buồn thảm hơn. Chỉ trong một thời gian 
ngắn, bà mất hai đứa con, chồng, anh em, cha mẹ và tất 
cả của cải. Buồn đau đến mất trí, bà đã lõa lỗ chạy như 
điên như dại trên đường phố cho đến khi gặp Đức Phật. 
Đức Phật đã giúp bà trở lại bình thường bằng cách giảng 
giải cho bà nghe là cái chết là một hiện tượng tự nhiên 
của tất cả mọi người. 


"Con đã ñau khổ nhiều lần như thế nàu, chứ không phải lần 
nàu thôi, Patacara; con đã ñau khổ nhiều lần trong những tiển 
kiếp của con. Đã lâu, con ñau khổ 0ì cái chết của cha, mẹ, con 
cái 0à những người thân của con. Khi con đau khổ như 0ậu, 
nước tắt của con thật nhiều hơn nước ở biển cả ". 


Cuối cùng, Patacara nhận thức được cái vô thường của 
cuộc đời. Patacara và Kisagotami hiểu rõ cái khổ và cả hai 
đều cảm nhận được sự đau khổ của cái chết. Bằng cách 
hiểu sâu xa đế thứ nhất của Tứ Diệu Đế về "khổ" thì ba đế 
còn lại cũng hiểu được. Ngài nói: “Này các tỳ kheo, đâu là 
khổ, đâu là nguyên nhân của khổ, đâu là sự diệt khổ, uà đâu là 
cơn đường dẫn đến chấm dứt khổ”. 


NĂM UẨN 

Chết là sự tan rã của uẩn. Những uẩn này là thọ, tưởng, 
hành, thức, và sắc hay vật chất. Bốn uẩn đầu thuộc về 
tính thần hay r6ama, hợp thành đơn vị của thức. Nhóm 
thứ năm, 7a là vật chất hay uấẩn vật lý. Sự phối hợp của 
tâm vật lý đó theo quy ước được đặt cho một cá nhân, 


14 


một con người hay cái tôi. Cho nên những cá thể hiện 
hữu như thế không phải là những cá nhân nào mà là hai 
thành phần cấu tạo cơ bản của tỉnh thần và vật chất, 
thành phần này là những hiện tượng hiếm. Chúng ta 
không coi năm uẩấn là những hiện tượng mà là một thực 
thể vì lẽ do cái tâm tự lừa dối của chúng ta, do ham muốn 
bẩm sinh của chúng ta, cho những thứ nói trên là của ta 
để thoả mãn cái ngã quan trọng của chúng ta. 


Chúng ta sẽ thấy được bộ mặt thật của sự vật nếu chúng 
ta chịu nhẫn nại và có ý chí. Nếu chúng ta quay vào nội 
tâm và quán chiếu bể sâu của tâm khảm, chú tâm và 
nhận xét một cách khách quan, không hề liên tưởng đến 
bản ngã trong một thời gian như Đức Phật dạy trong kinh 
Satipatthana (kinh Niệm xứ), chúng ta sẽ thấy năm uẩn, 
không phải là một thực thể mà mà một loạt các tiến trình 
vật chất và tỉnh thần. Rồi chúng ta không còn lầm lẫn cho 
cái bề ngoài là thật. Chúng ta sẽ nhìn thấy năm uẩn này 
phát sinh và biến đi liên tục nhanh chóng. Chúng luôn 
luôn biến đổi từng phút từng giây, không bao giờ tĩnh mà 
động, không bao giờ là thực thể mà luôn luôn Biến Hiện. 


TÁI SINH 


Bốn uẩn của yếu tố tinh thần (thọ, tưởng, hành, thức), tạo 
thành ma (danh) hay đơn vị của thức, biến chuyển 
không ngừng, nổi lên rồi biến đi không cùng một khuôn 
mẫu vì những khuôn mẫu đó cũng biến hóa luôn. Chúng 
phải lập lại ngay một nền tảng tự nhiên mới (sắc, rwpa) — 
một lớp vật chất tươi tốt như trước - để hoạt động điều 
hòa. Nghiệp quả hành động như một định luật, và định 


15 


luật này điều khiển việc sắp xếp năm uẩn sau khi chết. 
Kết quả là "tái sinh". 


YẾU TỔ VÀ NĂNG LƯỢNG 


Tóm lại, sự phối hợp của năm uẩn gọi là sinh và sự hiện 
hữu của những uẩn đó được gọi là đời sống. Sự tan rã của 
chúng gọi là chết (tử), và sự tái phối hợp của những uẩn 
ấy gọi là tái sinh. Tuy nhiên, một người bình thường 
không dễ dàng gì hiểu được tại sao những cái gọi là uẩn 
đó lại có thể tái phối hợp. Chúng ta cần hiểu rõ bản chất 
của các yếu tố (năm uẩn), năng lượng tinh thần (hay sức 
mạnh tinh thần), định luật về nghiệp quả, và sự song 
hành của năng lượng vũ trụ (khí) rất quan trọng. Một số 
người cho rằng cái chết là sự tan rã của năm uẩn và sau 
đó, chăng còn gì tồn tại nữa. Có người lại cho rằng chết 
có nghĩa là sự chuyển tiếp linh hồn từ một thân xác này 
đến một thân xác khác; và với một số người khác nữa, 
chết là sự kìm giữ vĩnh viễn một linh hồn chờ đợi ngày 
Xét xử. Tuy nhiên với người Phật Tử, chết chẳng là gì cả 
mà chỉ là tạm chấm dứt một hiện tượng tạm thời. Chết 
chưa phải là một sự hủy diệt hoàn toàn của cái được gọi 
là chúng sinh. 


NGUYÊN NHÂN CÁI CHẾT 


Theo Đạo Phật, Chết xẩy ra do một trong bốn nguyên 
nhân sau đây: 


16 


L. Mạng căn (hay thọ mạng) của chúng sinh mỗi loài 
đã hết. Cái chết này là mạng triệt (Aywukkhaua, mãn 
nghiệp) . 

II. Năng lực của nghiệp dẫn đến sự sinh của người ấy 
đã cạn kiệt. Cái chết này gọi là Kømmakkhawa (dẫn 
nghiệp). 

II. Sự chấm dứt cùng một lúc của hai nguyên nhân 
trên — Libbauakkhawa (đồng tận nghiệp). 


IV. Cuối cùng có thể do những hoàn cảnh bên ngoài 
như tai nạn, biến cố bất ngờ, hiện tượng thiên nhiên, 
hay nghiệp quả từ kiếp trước không đề cập tại điều II. 
Cái chết này gọi là LJpacchedake (đoạn nghiệp). 
Có một sự tương đồng rất đúng để giải nghĩa bốn trường 
hợp chết trên đây: Một ngọn đèn dầu có thể tắt do một 
trong bốn nguyên nhân: 
L Bấc trong ngọn đèn đã cháy hết. Điều này giống như 
cái chết vì thời gian cho một kiếp đã hết. 
I. Dầu đã cạn giống như nghiệp lực đã hết. 
II. Dầu và bấc đã cháy hết cùng một lúc giống như cái 
chết do cả hai nguyên nhân phối hợp đề cập tại I và II. 
IV. Hiệu quả của các yếu tố bên ngoài như gió thổi làm 
đèn tắt - giống như chết do các nguyên nhân ngoại 
cảnh. 
Cho nên, nghiệp quả không phải là nguyên nhân duy 
nhất của cái chết. Có những nguyên nhân bên ngoài gây 
ra cái chết. Giáo lý của Đức Phật minh định rõ ràng 


1Z 


nghiệp quả không thể giải thích tất cả những việc xẩy ra 
trong đời sống của chúng ta. 


ĐƯƠNG ĐẦU VỚI BIẾN CỐ 


Lầm sao chúng ta có thể đương đầu với các điều không 
tránh được này một cách tốt nhất? Nên tiên liệu và suy 
nghĩ là cái chết trước sau cũng phải đến.. Điều này không 
có nghĩa là người Phật tử quan niệm cuộc đời là ảm đạm. 
Chết là một sự thực, và ta phải đương đầu - và Phật giáo 
là tôn giáo của lý trí huấn luyện các đệ tử trực diện với 
các sự kiện, dù các sự kiện này làm ta không hài lòng. 
Trưởng giáo Nanak, vị khai sáng ra đạo S5ikh nói: “Thế 
gian sợ chết, uới tôi, chết đem niềm 0ui”. Thật rõ ràng những 
vĩ nhân và những người cao thượng không sợ chết và sœn 
sàng chấp nhận nó. Nhiều vĩ nhân đã hy sinh mạng sống 
của mình để người khác được hạnh phúc. Tên tuổi của 
các vị này đã được lưu truyền trên bảng vàng lịch sử thế 
giới cho hậu thế. 


CÁI CHẾT KHÔNG TRÁNH ĐƯỢC 


Thật là một nghịch lý khi chúng ta thấy cái chết đã cướp 
đi biết bao sinh mạng của nhân loại nhưng chúng ta ít khi 
nghĩ đến cái ý tưởng đó là chúng ta cũngthế, trước sau 
cũng trở thành nạn nhân của tử thân. Vì quá lưu luyến 
với cuộc đời, chúng ta không muốn mang trong lòng tư 
tưởng yếu đuối, nhưng thực tế cái chết là một sự thật hiển 
nhiên. Chúng ta muốn chấm dứt ý nghĩ ghê gớm đó và tự 
lừa dối mình rằng chết là một điều xa vời, một điều 
không cần phải lo lắng. Chúng ta phải có đủ can đảm để 


18 


đương đầu với biến cố ấy. Chúng ta phải san sàng trực 
diện với sự thực trần trụi này. Chết là điều có thật. Nếu 
chúng ta nhận thức được như vậy, và biết rằng cái chết 
không tránh khỏi; chúng ta hãy coi nó như một sự bình 
thường chứ không phải là một biến cố đáng sợ để khi nó 
đến, chúng ta sẽ đương đầu với nó một cách bình tĩnh, 
can đảm và tự tin. 


BỔN PHẬN VÀ TRÁCH NHIỆM 


Biết rằng một ngày nào đó, cái chết sẽ cướp mạng sống 
của ta, chúng ta phải bình tĩnh, can đảm và tự tin để làm 
tròn bổn phận và trách nhiệm với gia đình. Chúng ta 
không nên chân chừ chu toàn trách nhiệm và bổn phận 
của chúng ta. Những việc gì có thể làm được hôm nay, 
đừng để đến ngày mai. Chúng ta không nên phí phạm thì 
giờ và sống một cách hữu ích. Những bổn phận đối với 
vợ, chồng và con cái đứng hàng ưu tiên phải được thi 
hành đúng lúc. Để tránh gây căng thắng và khó khăn cho 
gia đình, chúng ta đừng chờ đợi đến phút cuối cùng mới 
viết di chúc. Cái chết có thể đến với chúng ta bất cứ lúc 
nào - nó không chừa ai cả và không chờ đợi. Chúng ta 
nên can đảm trực diện với biến cố tối hậu này với hy 
vọng và tin tưởng rằng chúng ta đang chuẩn bị cho đời 
sống kế tiếp. 


ÁI DỤC VÀ VÔ MINH 

Có thể chế ngự được cái chết không? Câu trả lời là có! Có 
chết vì có sinh. Sự tiếp diễn không ngừng của cái sinh 
được gọi là luân hồi. Nếu chu trình của sự sống ngưng 


19 


lại, cái chết có thể chấm dứt ngay tại giai đoạn Vô minh 
(Azij/a) và Ái dục (Tanha) - Đó là gốc rễ của cái vòng sinh 
tử cần phải tiêu diệt. Cho nên, nếu cắt được Ái dục và Vô 
minh, sinh được chế ngự, chết bị chính phục, luân hồi 
siêu thoát, và Niết bàn hiện tiền. 

Chúng ta phải hiểu là mọi vật trong vũ trụ này đều 
không có thật, và cuộc sống chỉ là ảo mộng. Nếu chúng ta 
dùng khoa học hay triết lý để phân tách, cuối cùng chúng 
ta khám phá thấy không có gì cả mà chỉ là hư không. 
Gandhi đã từng nói: “Sơ chết chẳng khác sì sợ bỏ một cái áo 
cũ đã rách”. Vì luyến ái, chúng ta rất đau khổ khi mất 
người mình thương yêu. Việc này xẩy ra cho bà Visakha, 
một đệ tử hết lòng trong thời Đức Phật. Khi đứa cháu gái 
yêu dấu của bà chết, Bà tìm đến Đức Phật để yêu cầu Đức 
Phật giải cứu cho bà khỏi phiền não. 

"Này Visakha, ngươi có tmuốn có nhiều con nhiều cháu như số 
trẻ trong thành phố này không? "Đức Phật hỏi bà. 


- "Thưa uâng, bạch Đức Thế Tôn, dĩ nhiên là cơn thích ". 

- "Này Visakha, nếu uậu, ngươi sẽ khóc khi chúng chết phải 
không? Những ai có một trăm thứ uêu dấu, những người đó có 
một trăm điều phiển não. Kẻ không có thứ sì yêu dấu, kẻ đó 
khône có phiển não. Người như uậu mới thoát khỏi phiển não ". 
Khi chúng ta mang lòng luyến ái, chúng ta phải chuẩn bị 
chịu đựng phiền não trong lúc chia ly. 

Tham sống đôi khi làm cho người ta sợ chết. Chúng ta 
không dám chấp nhận rủi ro thậm chí vì một lý tưởng 
chính đáng. Chúng ta sợ hãi là bệnh tật hay tai nạn sẽ 
chấm dứt cuộc đời hình như quý giá của chúng ta. Biết 
rằng chết là điểu tất nhiên, chúng ta hy vọng và cầu 


20 


nguyện cho linh hồn được lên Trời để xác thân chúng ta 
được yên ổn và gìn giữ. Tin tưởng như vậy bắt nguồn từ 
những tham vọng mãnh liệt, muốn có một đời sống 
trường cửu. 

Mỗi người, mỗi cá nhân phải biết rõ vai trò của cái chết 
nó định đoạt số phận của mình. Dù là hoàng tộc hay bình 
dân, giàu hay nghèo, mạnh hay yếu, nơi an nghỉ cuối 
cùng của thân xác con người là ở trong quan tài chôn sâu 
sáu tấc, hoặc trong bình đựng tro cốt, hoặc ở dưới nước. 


Tất cả nhân loại phải đương đầu và chịu chung một số 
phận. Vì ngu si không hiểu thực chất của đời sống, chúng 
ta thường rên rỉ khóc than. Khi ta hiểu được thực chất của 
đời sống, chúng ta có thể nhìn thắng cái vô thường của 
tất cả mọi duyên hợp và tìm cách giải thoát. Nếu chúng 
ta không thoát khỏi những trói buộc của cuộc đời, chúng 
ta sẽ phải đối mặt với cái chết mãi mãi. Về phương diện 
này, vai trò của cái chết thật rõ ràng. Nếu người ta không 
chịu nổi cái chết, thì họ phải hết sức cố gắng để vượt qua 
cái vòng sinh tử, tử sinh. 


SUY GẪM VỀ CÁI CHẾT 


Tại sao chúng ta phải nghĩ về cái chết? Tại sao ta phải suy 
gãm nó? Đức Phật không những chỉ khuyến khích chúng 
ta nói về cái chết, Ngài cũng khuyên chúng ta suy gẫm 
nó và nghĩ đến nó thường xuyên. Đó là có sinh thì có 
chết. Tỉnh thần và thể xác được tạo nên trong lúc thai 
nghén, phát triển, lớn lên và trưởng thành. Nói một cách 
khác chúng theo tiến trình già nua. Đầu tiên, chúng ta gọi 
tiến trình đó là lớn lên, rồi già đi. Thật ra đó chỉ là một 


21 


tiến trình của sự lớn lên, phát triển, trưởng thành và cuối 
cùng là cái chết không sao tránh được. 


Ngày nay, theo thống kê trên thế giới, mỗi ngày có hai 
trăm ngàn (200,000) người chết hay độ 70 triệu mỗi năm. 


Chúng ta không quen suy gẫm về cái chết hoặc đả động 
đến nó. Điều chúng ta thường làm là tránh nghĩ về cái 
chết và sống như thể chẳng bao giờ phải chết cả. Chừng 
nào mà chúng ta còn sợ chết, chúng ta không bao giờ 
sống một cuộc đời đầy đủ và tốt đẹp nhất. Cho nên một 
trong những lý do chính yếu để suy gẫm cái chết là để 
chúng ta hoàn toàn tỉnh thức để khỏi sợ hãi. Suy gẫm về 
cái chết không làm cho chúng ta chán nản hay không 
lành mạnh, mà chỉ có mục đích giúp cho chúng ta thoát 
khỏi sợ hãi. 
Lý do thứ hai suy gẫm về cái chết sẽ thay đổi lối sống và 
thái độ của chúng ta với cuộc đời. Giá trị trong cuộc sống 
hoàn toàn thay đổi một khi chúng ta không nghĩ rằng 
chúng ta sống mãi ở đời, chúng ta sẽ bắt đầu một lối sống 
khác hắn. 
Lý do thứ ba là để có khả năng làm quen đương đầu với 
cái chết một cách xác đáng và yên lành. 
Suy gẫm về cái chết có ba điều lợi ích: 

- Bớt sợ hãi; 

- Đem lại phẩm chất mới cho đời sống để chúng ta 

sống cuộc đời có giá trị thích đáng; và 

- Giúp chúng ta chết trong vinh dự. 
Những lợi ích trên giúp chúng ta sống lương thiện và 
chết có phẩm giá. 


22 


Suy gẫm về cái chết chúng ta còn cần gì nữa? 


Đạo Phật khuyến khích suy gẫm về những nhân tố sau 
đây: 

- Tôi sống với tuổi của tôi, tôi không sợ bị già; 

- Bệnh tật là lẽ thường, tôi không quá nghĩ về nó; 

- Tôi gánh chịu nghiệp quả của tôi và tôi không thoát 

khỏi nghiệp lực; 

- Chết là lẽ thường tôi không quá lo nghĩ về cái chết; và 

- Tất cả những gì dễ thương và thích thú của tôi sẽ thay 

đổi và bỏ tôi. 
Khi chúng ta bình tâm suy gẫm về những thực trạng ấy, 
và giữ trong tiểm thức, nó sẽ có tác dụng mạnh mẽ để 
khuất phục sợ hãi, tuổi già, bệnh tật, cái chết, và chia ly. 
Điều này không phải là làm chúng ta kém lành mạnh mà 
chính là giúp chúng ta thoát khỏi sợ hãi. Cho nên tại sao 
chúng ta suy gẫm về cái chết? Không phải là chúng ta 
mong mỏi cái chết đến mà chúng ta không muốn sống 
hay chết trong sự sợ hãi. 


CHẾT LÀ MỘT PHẦN CỦA ĐỜI SỐNG 


Chết đến với tất cả mọi người và là một phần của cái 
vòng sinh tử. Người chết trẻ, kẻ chết già, chăng ai không 
chết. Chăng ai mời chúng ta đến thế giới này, và cũng 
chắng ai bảo chúng ta từ giã. Tôi không tránh được cái 
chết, và mọi người, mọi cỏ cây, mọi hình thức, mọi chúng 
sinh đều theo con đường đó. Thu về, lá rụng. Chúng ta 
không khóc vì cuối mùa lá rụng là điều tất nhiên. Cái 
chết của loài người cũng thế. 


23 


Những người có đạo hạnh, ít sợ chết hơn những người 
thế tục vì lẽ họ chỉ muốn sống để thoả mãn năm giác 
quan của họ. 


Theo quan niệm của Nhà Phật, chết chưa phải là chấm 
đứt, và sinh cũng không phải là bắt đầu. Thực ra, chết 
chính là sự bắt đầu (một kiếp sống mới), và sinh là sự 
chấm dứt (kiếp sống cũ). Cái chết chỉ là một phần trong 
tiến trình sinh tử, tử sinh. Nếu chúng ta hiểu được tiến 
trình đó, cái chết không làm ta khiếp sợ bởi vì chết chưa 
phải là hết. Nó chỉ là đoạn cuối của cái vòng sinh tử, đi 
hết vòng này lại đến vòng khác, và tiếp diễn không 
ngừng tỉ như lá lia cành chưa phải là hết. Chúng vào lòng 
đất và nuôi rể cây, sang năm cây lại có lá mới. Đời sống 
của con người cũng như vậy. Cái chết làm nhân duyên 
cho sự tái sinh. Hiểu biết được nguyên tắc căn bản đó, 
chúng ta sẽ nhẹ bớt sợ hãi. 


SỐNG CÓ Ý THỨC 

Chúng ta sống một cách điên rổ, không nghĩ rằng mình 
đã tốn biết bao nhiêu thì giờ cho những việc vô bổ. Hôm 
nay, chúng ta phí thì giờ lo cho những chuyện năm tới, 
cho 20 năm tới, và lo lắng cho tương lai đến độ chúng ta 
chắng sống trọn vẹn mỗi ngày? 


Và giá trị trong đời sống của chúng ta sẽ thay đối. Đời 
sống có gì quan trọng? Những gì thúc đẩy chúng ta? 
Những gì lôi cuốn chúng ta? Nếu chúng ta thực sự suy 
gâm cái chết, chúng ta sẽ xét lại giá trị của chúng ta. Có 
nhiều tiền, chúng ta không thể đem theo được. Thân xác 
chúng ta phải bỏ lại để mai táng bằng cách này hay cách 


24 


khác. Chỉ còn lại nắm xương tàn vô giá trị. Chúng ta 
không thể mang theo ngay cả cái xác thân quý giá với 
chúng ta khi chúng ta ha bỏ cõi đời này. 


Phẩm chất của của cuộc đời quan trọng hơn sự thủ đắc 
vật chất. Phẩm chất của cuộc đời trước tiên là phẩm chất 
của tâm trí chúng ta. Chúng ta sống thế nào ngày hôm 
nay quan trọng hơn nhiều ngoại vật khác. Chết là điều 
kiện để tái sinh. Điều kiện cho sự tái sinh là cái chết và 
phẩm chất tâm trí, cái độc nhất mà chúng ta mang theo. 
Đó là cái gia tài để chúng ta thừa hưởng mà không để lại 
cho người khác: 

- Tôi tạo nghiệp, tôi phải thọ nghiệp. 

- Nghiệp sinh ra tôi, tôi phải tôn trọng và gánh chịu. 

- Nghiệp lành hay nghiệp dữ tôi tạo ra, tôi đều phải 

gánh chịu hết, do đó tôi là người thừa kế. 


Những gì theo ta là những phẩm hạnh có ở trong ta: 
phẩm hạnh của tâm trí, của tính thần, cùng những phẩm 
hạnh tốt hay xấu. Đó là tất cả những thứ chúng ta được 
thừa hưởng. Đó là điều kiện quyết định việc tái sinh và 
tương lai của chúng ta. Đến lượt những phẩm hạnh đó 
đem lại một giá trị cho đời sống của chúng ta. Chúng ta 
có thể vui về bạc triệu mà chúng ta đã kiếm được nhưng 
điều quan trọng hơn là chúng ta cần sống yên ổn và trau 
dồi đạo đức. Điều này có tác dụng tốt vào lối sống của 
chúng ta, và vào những giá trị mà chúng ta phát triển. 
Không phải là vấn đề thành công, mà là vấn đề làm sao 
để thành công. 


25 


CHẾT XỨNG ĐÁNG 


Sau khi đã suy xét các điều trên, nếu chết không còn là 
một sự đe dọa mà là một kinh nghiệm thực tế, chúng ta 
có thể trực diện nó với lòng tin tưởng. Chúng ta không 
chỉ theo những điều nói trên mà còn cần có nhiều hành 
động khác để chết một cách xứng đáng. Nếu chúng ta 
sống lương thiện, chúng ta chết dễ dàng hơn. Dù đã sống 
sung sướng hay đau khổ, chúng ta phải cố gắng chết một 
cách xứng đáng. Để đương đầu với cái chết phải đến, 
chúng ta hãy nỗ lực trong việc phát triển phẩm hạnh 
không sợ hãi. 


Có một số người sợ chết hơn sợ đau đớn và sợ chia lìa 
người thân hơn là những thứ đáng sợ khác. Khi một 
người sắp chết, nên gợi lòng can đảm và trấn an họ. 
Nhưng trước tiên, mình phải trấn an mình đã. Dĩ nhiên, 
đau đớn sẽ hành hạ và không thể chịu đựng nổi. Nhưng 
ngày nay, nhờ những tiến bộ y khoa, những đau đớn của 
chúng ta được giảm thiểu trước khi chết. Đau đớn không 
còn là một điều sợ hãi không tránh được nữa. 


Tôi thường trấn an người sắp chết, như trường hợp một 
người không còn sống nổi vì ung thư: người ta không để 
bạn phải đau đớn vì việc điều trị nhanh chóng sẽ giảm 
bớt đau đớn. Kết quả quan trọng là người bệnh được 
thoải mái và chết nhẹ nhàng. 

Một số người khác lo âu vì sợ mất của cải. Nhưng nếu họ 
biết suy gẫm về cái chết thì không có gì phải lo. Chúng ta 
hiểu có hợp thì có tan. Nếu một người sắp từ trần không 
suy gẫm được điều này, chúng ta cần ân cần khuyến 
khích và trấn an họ là con cái và những người thân quyến 


26 


còn lại sẽ được chăm sóc. Cần giúp họ an lòng là mọi việc 
sẽ đều tốt đẹp, có bạn hữu lo lắng cho họ, họ cần có sự 
động viên can đảm để được thoải mái, an tâm, và tất cả 
mọi việc sẽ được lo lắng chu đáo. 


Trọng tâm của việc này là gợi lòng can đảm của người 
sắp chết để họ được an lòng. Làm thế nào để chết xứng 
đáng? Theo Phật Giáo là tạo một bầu không khí bình an 
trong phòng người sắp ra đi. Không ích lợi gì nếu có 
người gào thét, kêu la và khóc lóc. Có gì quan trọng hơn 
đối với một người sắp chết là việc phải chết? Làm như 
vậy, người sắp chết không an tâm ra đi. Điều tốt hơn là 
bạn bè và thân quyến có mặt cần chứng tỏ bằng sự hiện 
điện của họ rằng họ quan tâm, yêu mến, và sœn sàng 
giúp đỡ người sắp ra đi. 


“Biểu tượng tôn giáo rất hữu ích uà tiện dụng trong lúc nàu. 
Nếu người sắp chết là một Phật Tử, một tượng Phật nhỏ cùng 
sự có tặt của các nhà Sự uới những lời cẩu nguyên êm dịu sẽ 
rất ích lợi uà giúp người chết có niềm an lạc uà phẩm hạnh cao 
quí nhất. Đó là điều tuụệt diệu siúp người ra đi, đi tìm cuộc 
sốne mới trone đường lối tốt đẹp nhất.“ - (Đại đức Ajahn 
Jagaro) 


CHẾT NHẸ NHÀNG 


Mọi người đều mong muốn chết êm ả sau khi đã làm tròn 
nhiệm vụ và bổn phận trong lúc sinh thời. Sự thật ra có 
bao nhiêu người đã sửa soạn cho cái chết này? Chẳng 
hạn, có bao nhiêu người đã chịu khó nhọc chu toàn 
nhiệm vụ với gia đình, thân nhân, bạn bè, xứ sở, đạo giáo 
và thân phận của chính mình? Họ sẽ không yên tâm ra đi 


27 


khi họ không chu toàn được một trong những nhiệm vụ 
đó. 

Chúng ta phải học cách vượt qua nỗi sợ chết, hiểu rằng 
các thân linh cũng phải chịu số phận như vậy. Những ai 
phung phí thời giờ vô ích, sẽ than van khi mình đến ngày 
tận số. 


Khi con người nhìn thấy đời sống của mình chỉ là một 
một giọt nước trong con sông dài, họ sẽ cố gắng để góp 
sức, dù là ít ỏi vào dòng đời vĩ đại đó. Người khôn ngoan 
đều hiểu rằng, muốn sống phải tìm cách giải thoát bằng 
cách tránh tội lỗi, làm điều thiện, và thanh tịnh tâm trí. 
Người hiểu đời sống theo Giáo Lý của Đức Phật không 
bao giờ lo lắng về cái chết. Cái chết không gây ra phiển 
não, nhưng thật sẽ đáng buồn nếu ta chết mà chưa kịp 
làm gì cho chính mình và cho người khác. 


NGÀY HÔM NAY TÔI CHẾT 


David Morris là một học giả Phật Giáo Tây Phương chết 
lúc 85 tuổi. Ít lâu sau khi ông chết, người viết tập sách 
nhỏ này nhận được lá thư của ông (hiển nhiên ông đã 
viết thư này trước đây và dặn thư này gửi đi khi ông 
chết). Thư như sau: “Ông sẽ øui khi biết tôi chết ngàu hôm 
nau. Có hai lú do: Điều thứ nhất, ông sẽ uên lòne khi biết được 
sự ñau đớn của tôi do bệnh tật cuối cùng đã hết. Điều thứ hai, 
từ khi tôi trở thành Phật tứ, tôi đã giữ năm giới một cách 
trung thực. Kết quả, ông biết kiếp tới của tôi sẽ không đau 
khổ.“ Đời sống như một giấc mộng. Cái chết là một điều 
xẩy ra thực tế và tái sinh là điều xuất hiện tự nhiên. Để 
trực điện với biến cố này, ta phải tiếp tục hay chấm dứt 


26 


cái vòng sinh tử luân hồi để thoát khỏi khổ đau, đó mới 
chính là con người tri thức cần quan tâm. 


œ-f s& 


IS DEATH REALLY EFRIGHTENING? 
K. S. Dhammananda Maha Thera 


29 


30 


IS DEA TH REALLY FRIGHTENING? 
K. S. Dhanưmnananda Miaha Thera 


LIEE IS UNCERTAIN - DEATH IS CERTAIN 


This is a well known saying in Buddhism. Knowing very 
well that death is certain and it is a natural phenomenon 
that everyone has to face, we should not be afraid of 
death. Yet, instinctively, all of us fear death because we 
do not know how to think of its Inevitability. We like to 
clng to our lie and body and so develop too much 
craving and attachment. 


A child comes into this world brimging joy and happiness 
unto all near and dear ones. Even the mother who had to 
bear extreme labor pains is pleased and delighted to 
behold her new-born child. She feels that all the trouble 
and pain borne by her were well worth it. However, by 
crying, the child seems to suggest it too has its share of 
suffering for coming into this world. The child grows into 
an adolescent and later into an adult, performing all sorts 
of good and bad deeds. He eventually grows old and 
finally bids farewell to this world leaving his kith and kin 
in deep sorrow. Such is the nature of existence of a 
human being. People try to evade and escape from the 
clutches of death but no one is able to do so. At the 
moment of death, they have their minds hovering over 
their hoard of acquired wealth, unduly worrying about 
their dear children surrounding them. Last but not least, 
they deep evincng much concern over their own 


31 


precious bodies, which, despite the tender care and 
attention, lavished by them are now worn out, decaying 
and exhausted. It grieves one's heart to separate oneself 
from the body. It is unbearable though unavoidable. This 
is the way most people take leave of this world —- with 
moans and groans. The pangs of death are considered 
dreadful, an attitude fed by ignorance. 


FEAR OF DEA'TH 


Men are disturbed not by external things, but by beliefs 
and imaginations they conjure up in their minds with 
regard to the form of their future lives. Death, for 
example, is not by itself dreadful: the dread or terror 
exists only in our minds. lt is not often that we are brave 
enough to come face to face with the thought of our own 
mortality. Insistence upon the truth of suffering may 
seem horrible and unacceptable to the mind which is 
unable to face realities, but it certainly helps to reduce or 
eliminate the dread of fear by knowing how to face 
đeath. Once life ¡s launched, like a bullet it rushes to it 
destination - death. Realizing thus, we must bravely face 
that natural occurrence. To be considered free ¡in life, we 
must also be free from the fear of death. Fear only comes 
to those who are not able to comprehend the laws of 
Nature. "Wherever fear arises, it arises in the fool, not in 
the wise man," says the Buddha in the Anguttara Nikaya. 
Fears are nothing more than states of mind. Remember 
what science teaches us about the process of dying? Ït is 
only a physiological erosion of the human body. We 
needlessly friphten ourselves with ¡imagined or 


32 


anticipated horrors which never come to pass. As a 
famous physician, Sir William Osler puts it: "Ïn my wide 
clinical experience, most human beings die really without 
pam or fear." 


A veteran nurse once said: "It has always seemed to me a 
major tragedy that so many people go through liíe 
haunted by the fear of death —- only to find when it comes 
that it's as natural as life itself. For few are afraid to die 
when they get to the very end. In all my experience onÌy 
one seemed to feel any terror a woman who had done her 
sister a wicked thing which it was too late to put right." 


"Something strange and beautiful happens to men and 
women when they come to the end of the road. A fear, all 
horror disappears. I have often watched a look of happy 
wonder dawn in their eyes when they realize this is true. 
It is all part of the goodness of Nature." 


Attachment to life on earth creates the unnatural fear of 
death. it creates strong anxiety on life; the man who will 
never take risks even for what is right. He lives in fear 
worrying that some illness or accident might snuff out 
the precious little life he cherishes. Realizing that death is 
inevitable, the one who loves life on earth will go into a 
devout prayer expressing the hope that his soul will 
survive in heaven. No man can be happy ¡in such a 
tempest of fear and hope. Yet it is hard to despise or 
Ipnore these manifestaions of the ¡nstinct for self- 
preservation. There is however a method of overcoming 
this fear. Forget the concept of self; turn one's love of the 
inward outwards, ¡.e. provide humanitarian service and 
to shower love on others. Whoever constantly keeps in 


33 


mind the fact that he would someday be subjected to 
death and that death is ¡inevitable, would be eager to 
fulfill his duties to his fellow human beings before death, 
and this would certainly make him heedful in respect of 
this world and the next. Being engrossed in service to 
others, you will soon release yourself from the heavy 
selfish attachments, hopes, vanity, pride and selí- 
riphteousness. 


ILLNESS AND DEATH 


Both illness and death are natural happenings in our lives 
and must be accepted as such with understanding. 
According to modern psychological theory, undue 
mental stress is caused by our refusal to face and accept 
liíe's realitlies. This undue stress, unless overcome or 
subdued, actually causes grave physical ¡illness. 
Maintaining a sense of undue worry and despair over an 
1llness will certainly make it worse. As for death, it must 
never be feared by those who are pure in heart and 
action. We are all a combination of mind and matter and 
as such there is actually no individual self to die. The 
kammic reactions arising from past evil deeds may linger 
with us on our rebirth thus causing us to shoulder the 
kammic sufferings in a new life. Such an eventuality can 
be obviated if we make every effort to acquire merit by 
leading a virtuous life and by doing meritorious deeds 
wherever and whenever possible. By doïng so we can 
face death bravely and realistically since in accordance 
with the teachings of Buddhism there is no 'savior' upon 
whom we could entrust our burdens in order to relieve 


34 


ourselves from the consequences of our wrong actions. 
We should constantly remind ourselves of the Buddha's 
advice: "Be ye refuges and islands unto yourselves; labor 
on with diligence." Buddhists should not go imnto grief 
and deep mourning over the deaths of relatives and 
friends. There can be no haling of the wheel of 
circumstance. When a man dies, the karmic sequence of 
his conduct passes on into a new being. Kíth and kin, 
friends and relatives can accompany the dead body up to 
the grave, but not further. Only a man's deeds, good or 
bad, go forth with him. Those left behind should bear 
their bereavement with calmness and understanding. 
Death ¡s an inevitable process of this world. That is the 
one thing which is certain in this universe. Forests may 
be turned into cities and cities into sand dunes. Were 
mountains exist, a lake may be formed. Uncertainty exists 
everywhere but death is certain. All else is momentary. 
We had our forefathers, and they in their turn had their 
own, but where are they all now? They have all passed 
away. 


Let not the sophisticated assume that a pessimistic view 
Of life is being presented here. This is the most realistic 
view of all realism“s. Why should we be unrealistic and 
blind our eyes to real facts? For does not death consume 
everything? It certainly does. Let this not be forgotten. 
The role of death is to make every man aware of his 
destiny; that however high he may be placed, whatever 
advanced aid ¡in technology or medical science he may 
have, his end ¡s all the same, either in a coffin or merely 
reduced to a handful of ashes. The sequence of birth and 
death is a continuing process until we become perfect. 


35 


MAN“S INEFLUENCE PERSIST1S 


The Buddha said: “Man⁄s body turns to dust, but his 
name or influence persists." The influence of a past life 1s 
sometimes more far-reaching, more potent than that held 
by the living body with certain limitatons. We 
Occasionally act on thoughts inspired by personalities 
whose mortal remains have turned to dust. In our 
accomplishments, such thoughts also play an important 
role. Every living person ¡is deemed a composite of all his 
ancestors who have gone before him. In this sense, we 
may assume that the past heroes, great philosophers, 
sages, poets and musicians of every race are still with us. 
As we link our selves to the past martyrs and thinkers, 
we are able to share their wise thoughts, their noble 
ideals and even the imperishable music of the ages. Even 
though their bodies are dead, their influence lives on. The 
body is nothing but an abstract generalization for a 
constantly changing combinaton of chemical 
constituents. Man must realize that his life is but a drop 
in an overflowing river and must be happy to contribute 
his part to the great stream which is called life. 


Not knowing the nature of his life, man is sunk in the 
mud of ignorance of this world. He weeps and wails. But 
when he realizes what his true nature is, he renounces all 
transient things and seeks the Eternal State. Prior to 
achieving the Eternal state he will have to face death 
again and again. Since death itself is meaningless, man 
should not try to overcome the continuous repeated 
births and deaths. 


36 


According to Buddhism, this not the first and last life we 
have in this world. lf you do good with confidence, you 
can have a better future life. On the other hand, If you 
feel that you do not want to be reborn again and again, 
you should work towards this end by making every 
effort to develop the mind by eradicating all craving and 
other mental impurities. 


BUDDHIST PHILOSOPHY 


The Noble Saint who has attained the stage of highest 
perfection does not weep at the passing away of those 
dear and near to his as he has completely eradicated his 
emotional feelngs. Ven. Anuruddha, who was an 
Arahant, did not weep at the passing away of the 
Buddha. However, Ven. Ananda, who was at that time 
only a Sotapamna, having attained only the first stage of 
sainthood, could not but express his deep sorrow. The 
weeping bhikkhu had to be reminded of the Buddha's 
view on situations of this nature, as follows:- 


"Has not the Buddha told us, Ananda, that what ¡is born, 
what comes to being, and what is put together, is subject 
to dissolution? That is the nature of all conditioned 
formations; to arise and pass away - Having once arisen 
they must pass away - And when such formations cease 
completely, then comes Peace Supreme." These words 
describe the foundaton on which the structure of 
Buddhist philosophy 1s built. 


3Z 


CAUSE OF SORROW 


The cause of our grief and sorrow is Attachment ïn all its 
various formas. lf we want to overcome sorrow, we have 
to give up attachment - attachment not only to persons 
but also to possessions. This is the ultimate truth; this 1s 
the lesson that death signifies. Attachment provides us 
many things to satisfy our emotion and to lead a worldly 
le. But the same attachment becomes in the end the 
cause of all our sorrows. Ủnless we learn this lesson, 
death can strike us and fill us with terror. The fact is 
beautifully ¡llustrated by the Buddha, who said: "Death 
will take away a man though he ¡is attached to his 
children and his possessions, just as a great flood takes 
away a sleeping village." 


This saying implies that if the village had not been asleep 
but remained awake and alert, the havoc created by the 
flood could have been avoided. 


DEATH IS UNIVERSAL 


Let us now examine how the Buddha solved this problem 
for two persons who, through attachment, were both 
deeply grieved by death. One person was Kisagotami. 
Her only child had died after being attacked by a serpent. 
She went to the Buddha carrying the dead child in her 
arms to ask for help. The Buddha asked her to bring a 
few mustard seeds from a family where no one had died. 
But she could not find such a family. Every house she 
visited was either in mourning or had mourned over a 
death at one time or another. Then she realized the bitter 


38 


truth: that death is universal. Death strikes all and spares 
none. Sorrow ¡is the heritage of everyone. 


The other person whom the Buddha advised was 
Patacara. Her case was sadder. Within a short period she 
lost her two children, husband, brother, parents, and all 
her possessions. Losing her senses, she ran naked and 
wild ïn the streets until she met the Buddha. The Buddha 
brought her back to sanity by explaining that death is to 
be expected as a natural phenomenon ïn all living beings. 


"You have suffered from similar situations, not once, 
Patacara but many times during yOUur previous 
existences. For a long time you suffered due to the deaths 
of a father, a mother, children or relatives. While you 
were thus suffering, you indeed shed more tears than 
there is water in the ocean." 


At the end of the talk, Patacara realized the uncertainty of 
líe. Both Patacara and Kisagotami comprehended 
suffering an death learned through their tragic 
experiences. By deeply understanding the Eirst Noble 
Truth of "suffering”, the other three Noble Truths were 
also understood. "Whoso monks, comprehends 
suffering," said the Buddha, "also comprehends the 
arising of suffering, the cessation of suffering, and the 
path leading to the cessation of suffering." 


THE FITVE AGGREGA TES 


Death ¡s the dissolution of Khandhas. The Khandhas are 
the five aggregates of perception, sensation, mental 
formations, consciousness and corporeality or matter. 


39 


The first four are mental aggregates or nama, forming the 
unit Of consciousness. The fifth, rupa ¡is the material or 
physical aggregate. This psycho-physical combination 1s 
conventionally named an ¡ndividual, person or ego. 
Therefore what entities that exist are not individuals as 
such, but the two primary constituents of mind and 
matter, which are rare phenomena. We do not see the 
five aggregates as phenomena but as an entity because of 
our deluded minds, and our innate desire to treat these 
as a self in order to panđer to our self-importance. 


We will be able to see things as they truly are if we only 
have patience and the will to do so. lf we turn inwards to 
the recesses of our own minds and note with just that 
bare attention, note objectively without projecting an ego 
in the process, and then cultivate this practice for a 
sufficient length of time, as laid down by the Buddha in 
the Sati Patthana Sutta, then we will see these five 
aggregates, not as an entity, but as a series of physical 
and mental processes. Then we will not mistake the 
superficial for the real. We will then see that these 
aggregates arise and disappear in rapid succession, never 
being the same for two consecutive moments, never static 
but always in a state of flux, never being but always 
becoming. 


REBIRTH 


The four mental aggregates, viz, consciousness and the 
three other groups of mental factors forming Nama or the 
unit of consciousness, øo on uninterruptedly, arising and 


40 


disappearing as before, but not in the same setting, 
because that setting is no more. They have to find 
Immediately a fresh physical base as it were, with which 
to function - a fresh material layer appropriate and 
suitable for all the aggregates to function in harmony. 
Kamma acts as a law and this law operates to re-set the 
aggregates after death. The result is "re-birth". 


A BUNDLE OF ELEMENTS AND ENERGIES 


In brief, the combination of the five aggregates is called 
birth. Existence of these aggregates as a bundle is called 
le. dissolution of these things ¡is called death. And 
recombinaton of these aggregates ¡is called rebirth. 
However, it ¡is not easy for an ordinary man to 
understaand how these so called aggregates could 
recombine. AÄ proper understanding of the nature of 
elements, mental energies and the law of Kamma and co- 
Operation of cosmic energies is Important in this respect. 
To some, this is a simple and natural occurrence. To them 
death means the separation of the five elements and 
thereafter nothing remains. To some, it means 
transmigration of the soul from one body to another; and 
to others, it means indefinite suspension of the soul; in 
other words, walting for the Day of Judgment. To 
Buddhists, however, death ¡is nothing but a temporary 
end of a temporary phenomenon. Ït is not the complete 
annihilation of this so-called being. 


41 


CAUSES OF DEATH 


According to Buddhism, Death can occur in any one of 
these four ways. 


I. lt can be due to the exhauston of the lie span 
assigned to beings of that particular species. This 
type of death is called Ayukkhaya; 


II It can be due to the exhaustion of the Kammic 
energy that caused the birth of the deceased. This 1s 
called Kammakkhaya; 


II. It can be due to the simultaneous exhaustion of 
the above mentioned two causes - Ubhayakkhaya; 
and 


IV. Lastly, it can be due to external circumstances, 
viz, accidents, untimely happenings - working of 
natural phenomena or due to a Kamma of a previous 
existence not referred to ¡1n (ii). This ¡is called 
Upacchedake. 


There ¡is an excellent analogy to explain these four types 
of death. It is the analogy of the oïl lamp. The light in the 
oil lamp can be extinguished due to any one of four 
CauseS:- 


I. The wick in the lamp burns up. This ¡s likened to 
death through the exhaustion of the life span; 


II. The consummation of the oïl in the lamp is likened 
to death through exhaustion of the Kammic energy; 


II. the consummation of the oil in the lamp and the 
burning off of the wick at the same time - is likened 


42 


to death occurring through the combination of causes 
described in (I) and (H) occurring simultaneously; 
and 


IV. The effect of external factors such as the wind 
blowing out the light - is likened to death caused 
through external factors. 


Therefore, Kamma alone ¡is not the cause of death. There 
are external contributory causes also. The Buddha“s 
teaching categorically states that Kamma does not 
explain all happenings in our lives. 


FACE FACTIS 


How should one best face this unavoidable occurrence? 
By being forewarned -that is, by reflecting that death 
will, and must come sooner or later. This does not mean 
that Buddhists should view life with gloom. Death is real, 
and has to be faced -and Buddhism is a religion of reason 
that trains its followers to face facts, however unpleasant 
they may be. The Founder of the Sikh religion Guru 
Nanak said "The world ¡s afraid of death, to me it brings 
bliss." I clearly shows that great and noble people are not 
afraid of death but are prepared to accept it. Many great 
people have sacrificed their lives for the welfare of 
others. Their names are recorded in the history of the 
world in golden letters for posterity. 


43 


DEATTH IS INEVIFABLE 


It is rather paradoxical that although we so often see 
death taking its toll of lives, we seldom pause to reflect 
that we too can similarly sooner or later be vicims of 
death. With our strong attachment to liíe, we are 
disinclined to carryy with us the morbid thought, 
although a reality, that death is an absolute certainty. We 
prefer to put off this awful thought behind us as far away 
as possible - deluding ourselves that death is a far-away 
phenomenon, something not to be worried about. We 
should be courageous enoupgh to face facts. We must be 
prepared to face stark reality. Death ¡is a factual 
happening. lf we appreciate such eventualities and equip 
ourselves with the realization that death ¡s inevitable; 
even that has to be accepted as a normal occurrence and 
not as a dreaded event which we should be able to face 
when it eventually comes, with calmness, courage and 
confidence. 


OUR DUTIES AND RESPONSIBILITIES 


With the certain knowledge that death will ultimately 
overtake us one day, we should decide, with the same 
calmness, courage and confidence, to discharge our 
duties and responsibilities towards our immediate 
dependents. We should not procrastinate our responsible 
duties. We should not leave things for tomorrow when 
they can be done today. We should make good use of 
time and spend our lives usefully. Qur duties to our 
wives, husbands and children deserves priority and 


44 


should be performed in due time. We should execute our 
last will and testament, without waiting for the last 
moment, so that we may not cause undue distress, 
difficulties and problems to our families due to our 
neglect. Death may call at any time - it is no respect of 
person or time. We should be able to face this ultimate 
event bravely with hope and confidence if we prepare for 
the next existence. 


CRAVING AND IGNORANCE 


Can death be overcome? The answer is - Yes!l Death 
exists because of birth. This repetition of countless births 
is called samsara. lí this cycle of existence is to be 
stopped, it can be cut off only at the stage of Avijja 
(lgnorance) and Tanha (Craving) —- These are the roots in 
this cycle of births and have to be exterminated. 
Therefore, if we cụt off Craving and lgnorance - birth is 
overcome, death conquered, Samsara is transcended and 
Nibbana attained. 


We should try to understand that everything ¡in this 
universe is uncertain. Existence is only a vision. When we 
analyze everything either scientifically OT 
philosophically, in the end we find nothing but void. 


”Io be afraid of dying is like being afraid of discarding an 
old worn-our garment”. (Gandhi) 


It is hard to bear the loss of people whom we live because 
Of our attachment to them. This happened to Visakha a 
well-known lady devotee during the time of the Buddha. 


45 


When she lost her beloved grand-daughter she visited 
the Buddha to seek advice in her sorrow. 


- Visakha, would you like to have as many sons and 
grandsons as there are children ¡n this town?' asked the 
Buddha. 


- '"Yes, Sïr, [ would indeedF" 


- "Then, Visakha, in such a case would you cry for all of 
them when they die? Visakha, those who have a hundred 
things beloved, they have a hundred sorrows. He who 
has nothing beloved, has no sorrow. Such persons are 
free from sOTrOw." 


When we develop attachment, we also must be prepared 
to pay the price of sorrow when separation takes place. 


The love of life can sometimes develop into a morbid fear 
of death. We will no take any risks even for a rightful 
cause. We live ¡in fear that an illness or accident will put 
an end to our seemingly precious life. Realizing that 
death is a certainty, we hope and pray for the survival of 
the soul in heaven for our own security and preservation. 
Such beliefs are based on strong craving for continued 
©xistence. 


Each and every individual should be aware of the role of 
death ím his or her destiny. Whether royalty or 
commoner, rich or poor, strong or weak, a man's final 
resting place for his body 1s either in a coffin lying buried 
six feet underground or in an urn or in the water. 


All human beings face and share the same fate. Due to 
Ignorance of the true nature of life, we often weep and 


46 


wail. When once we realize the true nature of life, we can 
face the impermanence of all component things and seek 
liberation. Dntil and unless we achieve our liberation 
from worldly conditions, we will have to face death over 
and over again. And in this respect, too, the role of death 
1s very clear. Jf a person finds death to be unbearable, 
then he should make every endeavor to over come this 
cycle of birth and death. 


CONTEMPLATION ON DEATH 


Why should we think about death? Why should we 
contemplate it? Not only dịd the Buddha encourage us to 
speak about death, he also encouraged us to contemplate 
1t and reflect on it regularly. That which is born will die. 
The mind and body which arise at the time of conception 
develop, grow and mature. In other words, they follow 
the process of aging. We call it growing up at first, the 
growing old, but it is just a single process of maturing, 
developing, and evolving ultimately towards ¡inevitable 
death. 


Today, according to a world record, about 200,000 people 
die, on the average, everyday. Apparently about 70 
million people die every year. 


We are not used to contemplate death or come to terms 
with it. What we usually do is to avoid it and live as if we 
were never going to die. As long as there is fear of death, 
life itself is not being lived to its fullest and at its best. So 
one of the very fundamental reasons for contemplating 
death, for making this reality fully conscious, is that not 


47 


for making us depressed or morbid; it is rather for the 
purpose of helping to free ourselves from fear. 


The second reason ¡s that contemplation of death will 
change the way we live and our attitudes towards life. 
The values that we have in lie will change quite 
drastically once we stop living as If we are going to live 
forever, and we will start living in a quite different way. 


The third reason is to develop the ability to approach and 
face death ¡in the right and peaceful way. 


The contemplation of death has three-fold benefits: 


- relieving fear; 
- bringing a new quality to our lives, enabling us to 
live our lives with proper values; and 
- enabling us to die in dignity. 
It enables us to live a good life and die a good death. 
What do we need? 


The contemplation on the following factors are 
encouraged in Buddhism: 


* lam of the nature to age, I have not gone beyond 
aging; 

* am of the nature to sicken, I have not gone beyond 
sickness; 

* lam subjected to my own kamma and I am not free 
from kammic effects; 

* lam of the nature to die, I have not gone beyond 
dying; and 


46 


* All that is mine, beloved and pleasing, will change, 
will become otherwise, will become separated from 
me. 


When we contemplate this reality with a peaceful mind 
and bring it into consciousness, it has a powerful effect in 
overcoming the fear of old age, sickness, death and 
separation. It is not for making us morbid, rather it 1s for 
freeing ourselves from fear. That is why we contemplate 
death: it is not that we are eagerly looking forward to 
dying, but that we warnt to live and die without fear. 


DEATH IS PART OF LIFE 


Death comes to all and is part of our life cycle. Some die 
in their prime, others ín old age, but all must inevitably 
die. Uninvited we came into this world and unbidden we 
leave it. Inevitably [ am goïng to die — so does everybody, 
every plant, every form, every living being, which 
follows the same path. Soon it will be autumn, the leaves 
will fall off the trees. We do not cry, it is natural, that 1s 
what the leaves are supposed to do at the end of the 
season. Human beings experience the same thing. 


Religious people usually have less fear of death than very 
materialistic people, because materialists are particularly 
interested only ¡in this life to satisfy their-fold senses. 


But from the Buddhist perspective, death is not the end 
and each birth too is not the beginning of a life. In face 
death is the beginning of life and conversely birth is the 
ending of life. lt is Just one part of a whole process, a 
whole cyclic process of birth, death, rebirth and dying 


49 


again. lf one has some understanding of this on-going 
process, death begins to lose its ability to create morbid 
terror, because it is not so final after all. It is only the end 
of a cycle; just one cycle along the way and then the way 
continues ad infinitum with other cycles. The leaves fall 
off the trees, but it is not the end. They go back to the soil 
and nourish the roots; next year the tree has new leaves. 
The same can be said of human life. Conditioned by the 
moment of death is rebirth. An understanding of this 
basic principle helps to relieve ourselves of the fear about 
death. 


LIVING CONSCIOUSLY 


We live our lives in many foolish ways without even 
considering how much time we waste for nothing. How 
much time have we wasted today worrying about next 
year, about the next twenty years, thinking about the 
future, to the extent that we have not been fully living 
even this very day? 


And our values in life will change. What is important in 
lie? What is motivating us? What is the driving factor in 
our lives? If we really contemplate death it may cause us 
to reconsider our values. lt does not matter how much 
money we have for we cannot take any of it with us. 
Even our own body has to be left behind for others to 
dispose of in one way or another; it is just a heap of 
refuse left behind. We cannot take our precious body 
with us when we leave this world. 


50 


The quality of life is more important than mere material 
acquisitions. The quality of life is primarily the quality of 
our minds. How we are living today may be more 
Important to us than many other external things. But the 
condition for rebirth, and that of rebirth 1s conditioned by 
death and the quality of the mind this is one thing we 
take with us. This is the one ¡inheritance that we do not 
leave behind for others: 


* lam the owner of my kamma, heir to my kamma, 

* Born of my kamma, related to my kamma abide and 
supported by my kamma. 

*_Whatever kamma I shall do, for good or for ill, of 
that I will be the hetr. 


AlI that which will follow us will be the qualities that we 
develop within us, the qualities of mind, the spiritual 
qualities and the good or bad qualities. These are all what 
we inherit. These are the conditions which will determine 
our rebirth and shape the future. These in turn will give 
rise to a new value in our lives. We may enjoy the 
millions we have already gained but it is more important 
that we live more peacefully and start to build up some 
virtuous qualities. It can have a very good effect on the 
way we live our lives and on the values we develop. lt is 
not just a matter of being successful; it is how we become 
successful. 


DYING A GOOD DEA TH 


Having considered all of these, if dying becomes no 
longer an alarming event but an actual experience, we 


51 


can with confidence face it. Not only that we can also do 
a lot towards dying a good death. If we have led a good 
life, dying 1s easier. But regardless of how we have lived, 
we can still endeavor to die a good death. To help in the 
dying process, we stress very much the development of 
the same quality of fearlessness. 


For many people, it's more the fear of pain and the fear of 
separation from all their loved ones, more than anything 
else, that ¡is fearsome. At the time of dying, 
encouragement and reassurance are most essential. For a 
start you need to reassure yourself. The pain indeed will 
be excruciating and will be difficult to bear, but we are 
fortunate in that advances in modern medicines make it 
possible to reduce the amount of physical pain a human 
being has to experience before death. Pain need not be 
such an overwhelming object Of fear. 


I usually reassure a dying person, such as someone who 
1s terminally 1l, for example with cancer, that the will not 
needlessly be allowed to suffer and, that prompt 
treatment will be given to alleviate his pain. An 
Important result of this is that the patient can relax and 
đie more peacefully. 


The other worry is the inevitable separation from one's 
POssessions. Of course, 1f we've contemplated this before, 
Ifs a lot easier. We know that to come together implies 
separation. lf a dying person hasn't done this kind of 
contemplation, then you need to gently encourage and 
reassure him or her that the children and those left 
behind will be well taken care of. They need to be 
reassured that it's all right, that there are friends to take 


52 


care of them; they need to be encouraged to relax and be 
peaceful, not to worry about other things, that they II all 
be taken care oÍ. 


The whole emphasis is on trying to encourage the dying 
person, to become more peaceful. How can one die a 
good death? The Buddhist way is to maintan an 
atmosphere of peace in the room where someone is 
dying. It's not very conducive to have people shouting, 
screaming and crying. What does that do to the poor 
person who has this very Important thing to do, to die? 
They make it very difficult for the dying person to die 
peacefully. Its good If friends and relatives who are 
present, show by their presence that they care, that they 
love, that they are willing to contribute something to 
SUpPport. 


“Kẻlieious sựtnbols are 0er useƒul and cơme in handụ ïn sụch 
situations. ]ƒ the dụng person ¡is a Buddhist, then a small 
Buddha statue, and possiblu the presence 0ƒ Buddhist tmonks 
ith soothine tuords oƒ chantine till De 0er beneficial so as to 
allơœu the duïng person †o pass aua uith the greatest peace 
and dienitg. II s a tonderƒul thing ƒor them †o toue †nto their 
nếu liƒe ïn the Dest possible 0a.“ — (Ajahn Jagaro) 


PEACEFUL DEATH 


Everyone hopes and desires to have a peaceful death 
after having fulfilled his lifetime duties and obligations. 
But how many have actually prepared themselves for 
such an eventuality? How many, for instance, have taken 
the trouble to fulfill their obligations to their families, 


53 


loved ones, friends, country, religion and their own 
destiny? It will be difficult for them to die peacefully if 
they have not fulfilled any of these obligations. 


We must learn to overcome the fear of death by realizing 
that the gods are also subjected to it. Those who have 
allowed fleeting time to pass away frivolously will have 
good cause to lament later on when they themselves are 
nearing the end of their lives. 


When people see their own lives as being only a drop in 
an ever-flowing river, they will be moved to contribute 
even their little part to the great stream of life. The wise 
know that to live they have to work for their liberation by 
avoiding evil, doing good and purifying their mind. 
People who understand life according to the Teachings of 
the Buddha never worry about death. Death is no cause 
for sorrow, but it would indeed be sorrowful if one dies 
with out having done something for oneself and for the 
world. 


IDIED TODAY 


David Morris was a well known Western Buddhist 
scholar who died at the age of 85. Soon after his death the 
writer of this booklet received a letter from him 
(obviously he had written it earlier with instructions for it 
to be posted on his death.) It went like this, 'Yowu ilÏ be 
happụ to kuơu that T died todaw. There are tuo reasơns ƒor 
this. Firstl, ơu ill be relieued to knou that nụ suƒƒering 
from the sickness has ƒinall cnded. And seconmdlu, since Ï 
becarre a Buddhist I haue ƒaithƒullụ obserued the ƒiue precepHs. 


54 


As a result ou knơu that tụ niext liƒe cannot De a triserable 
ơne”. Life is like a dream. Death ¡s a factual happening 
and rebirth a natural occurrence. In preparing for that 
eventuality one would either have to continue or to end 
the repeated cycle of births and deaths so as to be free 
from suffering and this what human intelligence ¡s all 
about. 


œ-f#s& 


Pháp thí thắng mọi thí 


Sabbadanatmn dhamtmadanam Jinal 


SÁCH ẤN TỐNG 


KHÔNG BÁN 





